Tâm linh người Việt trong 
khói hương ngày Tết 
Hương Thanh 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Tâm linh người Việt trong khói hương ngày Tết 








Hương Thanh 
Tâm linh người Việt trong khói hương ngày Tết 


Chẳng biết từ bao giờ, người dân Việt Nam chúng ta xem 
chuyện thắp hương trên bàn thờ tổ tiên là một nét đẹp văn 
hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp giỗ chạp, lễ 
Tết. Nén hương như một chiếc cầu nối thiêng liêng giữa cuộc 
sống hiện hữu của con người với cõi tâm linh của trời đất. Có 
thể nói, hương đã len lỏi vào tận cùng ngóc ngách của đời 
sống và có một vị trí quan trọng trong cuộc sống của người 
Việt Nam nói riêng và của người châu Á nói chung. Ngày 
cuối năm đi mua sắm các thứ chuẩn bị cho Tết, không ai 
không mua vài nén hương về thắp cho ông bà, tổ tiên mình. 
NÉT ĐẸP VĂN HÓA 

Nói đến nghề làm hương thì phải kể đến dân Dốc Lã (Hưng 
Yên) vì đây là quê hương của bà tổ làng nghề. Tục truyền 
rằng, có một cô gái họ Mai, quê ở Dốc Lã, lấy chồng người 
Trung Quốc. Một lần về thăm nhà, thấy bà con làng mình 
nghèo khổ, cô liền bày cho họ nghề làm hương, thế là nghề 
này được phát tán đi khắp nơi. Sau khi được truyền nghề, 
qua thời gian cùng sự sáng tạo tinh tế, nghề làm hương ở 
Việt Nam ngày một tiến bộ không kém hương của Trung 
Quốc. Cũng từ đó, nén hương đã đi vào đời sống văn hóa, tín 
ngưỡng của người Việt Nam như một nét đẹp truyền thống, 
gần gũi và thiêng liêng. 

Trong chúng ta, khó ai có thể diễn tả hết sự xúc động khi 
vào khoảnh khắc giao hòa trời đất giữa năm mới và năm cũ, 
cả gia đình quây quần bên nhau, thắp trên bàn thờ một vài 


nén hương thơm rồi tưởng nhớ đến ông bà, cha mẹ, những 
người thân yêu đã khuất. Sự lẩn khuất của làn khói trắng, 
mùi thơm nhẹ lan tỏa làm cho ta thấy ấm cúng và gắn bó 
với nhau hơn. Trong tâm thức, mỗi người Việt Nam chúng ta 
đều tin rằng: Ở thế giới bên kia, trong một không gian vô 
định, có những hình ảnh, những con người vô hình đang 
hướng về chúng ta, đang ở bên chúng ta hàng ngày. Và khi 
ta thắp nén hương lên là ta có thể tâm sự với họ, sưởi ấm cả 
thế giới này và cả thế giới vô hình kia nữa. 

Chẳng biết tục lệ thắp hương có từ bao giờ và do ai sáng 
lập. Cả đến vua Trần Nhân Tông - vị vua duy nhất trong lịch 
sử đã xuất gia - cũng thừa hưởng và dùng hương rất nhiều 
trong mỗi lần đến chùa. Nhiều người Việt xưa có thói quen, 
khi đi xa về thường thắp hương trên bàn thờ trước rồi mới 
nói, làm việc gì đó. Với những người sắp đi xa lại cũng thắp 
hương để mong lên đường an toàn, may mắn. Ở nhiều vùng 
của Nam Bộ, người ta còn thắp hương cho từng gốc cây, ụ 
mối, góc nhà với quan niệm mọi vật đều có đời sống tâm 
linh của nó. Triết lý nhân sinh thật đơn giản nhưng lại mang 
một nội hàm đa dạng, phong phú thường thấy ở người Á 
Đông. Ngày nay, hương không chỉ được thắp trong gia đình 
mà cả những tôn giáo khác nhau cũng đều có chung nét văn 
hóa này. Đặc biệt là ở các đền chùa, miếu mạo, hương là 
một thứ không thể thiếu. Ngày Tết đi chùa lễ Phật, hái lộc 
đầu năm, chúng ta luôn bắt gặp những hình ảnh rất quen 
thuộc: Những cụ ông, cụ bà, những nam thanh nữ tú tay 
cầm hương, miệng lâm râm khấn vái cầu mong một năm 
mới an khang, thịnh vượng, phúc lộc thọ khang ninh... Đây 


hoàn toàn không phải là hành động mê tín dị đoan, nhưng là 
một nét văn hóa đẹp được tồn tại từ rất lâu, đem lại cho 
người ta một sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn. 

VĂN HÓA HƯƠNG NHANG 

Bao giờ cũng vậy, người Việt Nam đã quen chọn số lẻ (1, 3, 
5, 7, 9) cho số nén hương dâng lên. Hoặc có thể người ta 
cũng đốt cả nắm hương chứ không chọn số chẵn (2, 4, 6, 8). 
Theo thói quen là vậy, còn theo lý giải của nhà Phật cho 
rằng, số lẻ mang nhiều ý nghĩa linh thiêng hơn. 

Có nhiều quan niệm khác nhau về các con số. Số 7 và số 9 
được tượng trưng cho "vía" của con người, khi người ta 
muốn xin ơn cho cá nhân (nam thất nữ cửu). Con số 3 thì có 
nhiều quan niệm khác nhau hơn: đó có thể là Tam bảo (Phật 
- Pháp - Tăng), Tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới), 
Tam thời (Quá khứ - Hiện tại - Tương lai), Tam vô lậu học 
(Giới - Định - Tuệ) của nhà Phật... Bởi vậy mà ở sân chùa 
cũng thường có 3 đỉnh hương to. Con số 5 là 5 phương trời 
đất, 5 hướng thần linh. Nhưng dù là con số nào đi chăng nữa 
thì việc thắp hương cũng chính là dâng tâm mình giữa trần 
gian đối với những bậc tâm kính, những người đã khuất. 
Hương chính là sợi dây vô hình nối liền hai cõi thực hư. 

Trong nghỉ lễ Phật giáo, hương là một trong sáu lễ vật dâng 
cúng gồm có: 

Hương - Hoa (hương - hoa) 

Đăng - Trà (nến, đèn - trà) 

Quả - Thực (quả - cơm). 

Không chỉ có nhà Phật, mà cả các tôn giáo khác như Thiên 
Chúa giáo cũng dùng hương trong các ngày lễ của mình. 


Người Thiên Chúa giáo xông hương trong các thánh lễ của 
mình: trước bàn thờ, trước cuốn Kinh Thánh, trước mình 
Thánh, rượu Thánh và trước cả linh cữu của người đã mất... 
Nhưng trên tất cả, trong mỗi người dân Việt Nam đều coi 
hương là một công cụ đặc biệt quan trọng đối với đời sống 
hàng ngày, và đặc biệt là đời sống tâm linh. Ai trong chúng 
ta cũng đã ít nhiều quen với việc thắp hương, dâng hương. 
Cho dù không tin vào thần thánh, vào thế giới bên kia, 
nhưng chúng ta đều tin rằng nén hương và hương thơm của 
nó giúp chúng ta ấm áp tâm hồn. 

Nén hương vòng cháy theo chiều kim đồng hồ như chính 
vòng xoáy nhân sinh của cuộc đời, đó là vòng đời của mỗi 
con người nơi trần thế. Và tất cả chúng ta, cuối cùng cũng đi 
đến một mục đích, vươn tới giá trị đích thực của cõi tâm 
linh, vươn tới những điều: Chân - Thiện - Mỹ của cuộc đời. 
Đối với mỗi người Việt Nam chúng ta, dù thành thị hay nông 
thôn, mỗi khi Tết đến, Xuân về đều thắp lên trong nhà mình 
một nén hương để tỏ lòng thành kính với ông bà, tổ tiên. 
Một nén hương cầu chúc hạnh phúc cho mọi người trong gia 
đình, để cầu xin bình an trong năm mới và để cho không khí 
của những ngày đầu năm thêm ấm áp và tươi vui... 

Mùa Xuân là mùa có nhiều hội hè, mùa tảo mộ, thanh minh. 
Ngày Xuân cũng là thời gian họp mặt của những người trong 
gia đình, cùng nhau đi viếng chùa cầu phúc... Những nén 
hương được thắp lên và mọi người cảm thấy ấm lòng. Nén 
hương lúc này không còn là thứ hàng hóa rẻ tiền nữa mà nó 
đã trở thành một sản phẩm tỉnh thần không thể thiếu của 
người dân Việt. Cùng với những phong tục truyền thống 


khác, nén hương đã góp phần tạo nên và bảo tồn giá trị bản 
sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. 
(Giác Ngộ Xuân Giáp Thân 2004) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: 
Được bạn: TSAH đưa lên 
vào ngày: 16 tháng 3 năm 2004 


